L9] 


KỸ NĂNG LĂNG NGHE 





“Hầu hết mọi người không nghe với ý định để thấu 
hiểu; họ thường chỉ nghe với ý định để đáp trả." 
— Stephen Covey 


Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to repÌy. 
— Stephen Covey 


LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU » 





“Các nhà hùng biện bao giờ cũng hiếm có. Nhưng hiếm hơn nữa là 
những người biết im lặng đúng lúc và càng quý hơn là những ai biết 
nhường lời cho Rẻ khúc. ˆ 


—M. F. Sovado. 


“Muốn có kẻ thù thì hãy tự đề cao mình, còn muốn có bạn thì hãy đặt 
mình thấp hơn họ”. 


— La Rochefoucauld 

LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU LÀ THÓI QUEN KHÓ SỞ HỮU 
Thói quen là sản phẩm của quá trình lặp đi lặp lại một hành động 
nhất định, nó là kết quả sự giao thoa của tri thức, kỹ năng và khát 
VỌNnG. 


Vì vậy, để có một thói quen tốt không hề dễ dàng. 


1, Tri thức là một mô thức lý thuyết để trủ lời cho câu hỏi: làm 
gì và tại sao làm điêu đó. 


2. Kỹ năng là làm như thế nào. 
3. Khát vọng là động cơ, là lý do thôi thúc hành động. 


PHAMI AN VIÊN | 1 
KỸ NĂNG LẮNG NGHE HIỆU QUÁ 


PHAMI AN VIÊN | 2 
KỸ NĂNG LẮNG NGHE HIỆU QUÁ 


Xét trong góc độ giao tiếp thì kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu người 
khác là tối quan trọng để bán hàng hoặc ảnh hưởng lên người khác 
một cách hiệu quả. 

Vì muốn có thói quen lắng nghe và thấu hiểu, bạn phải có: 

1. Tri thức về nghệ thuật lắng nghe, tức là một mô thức lý thuyết 
để trả lời cho câu hỏi: làm gì để lắng nghe và thấu hiểu và tại sao 
làm điêu đó. 

2. Kỹ năng là lắng nghe và thấu hiểu như thế nào. 

3. Khát vọng lắng nghe là động cơ, là lý do thôi thúc bản thân 
lắng nghe người khác nói, tìm được thông tin ấn sâu trong lúc 


người khác nói hoặc điều không được nói ra. 


Vì thế mà lắng nghe là một kỹ năng cực kỳ khó sở hữu, bởi bạn có 
tri thức, có kỹ năng nhưng thường thiếu KHÁT KHAO lắng 
nghe người khúc nói. 


“Tỏ ra hơn người, người sẽ thành kẻ thù của ta. Biết nhường người, 
người sẽ trở thành bạn ta" 


— La Rochefoucauld 
BỐN KIỂU PHẢN XẠA TỰ NHIÊN TRONG KHI NGHE 


1. Thứ nhất, khi người khác nói là đánh giá ngay. Đưa ra quan 
điểm thô thiển, đồng ý hoặc phản đối ngay 


2. Thứ hai, khi người khác nói là thăm dò. Đặt câu hỏi theo 
hướng từ bụng ta suy ra bụng người, áp đặt quan điểm của bản 


thân lên người khác 


3. Thứ ba, khi mới nghe là khuyên theo kinh nghiệm của bản 
thân, mà không hề biết rằng điều mình nói không phù họp. 


4. Thứ tư, khi nghe người khác nói là tìm cách lý giải ngay. Suy 
diễn theo quan điểm và kinh nghiệm bản thân 


MN LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU | PHẠM AN VIÊN 


PHAM AN VIÊN | 3 
KỸ NĂNG LẮNG NGHE HIỆU QUÁ 





LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU » 


1. Thứ nhất, chăm chú lắng nghe. Ngồi ngay ngắn, mắt và 
toàn cơ thể hướng về lắng nghe khác hùng nói 


2. Thứ hai, ngừng lại trước khi trả lời. Không phân tán 
người người nói, thi thoảng gật đầu hoặc lâu lâu thả 
một câu 


3. Thứ ba, đặt câu hỏi xác minh. Lâu lâu hỏi một câu và sử 


dụng sức mạnh của sự ím lặng sau khi hỏi 


4. Thứ tư, diễn đạt lại nội dung khách hàng muốn nói và 
có thể sử dụng câu hỏi mở. Tóm tắt lại câu chuyện một 
cách ngăn gọn 


Nếu bạn muốn hiểu tư duy của di đó, 
hãy lắng nghe lời nói của anh ta. 
— Johann Wolƒjgang von Goethe 
Cách nhìn của chúng ta vê thể giới thực sự được định 
hình bởi điều chúng ta quyết định lắng nghe. 


— W/ilhiam James 


Người hạnh phúc là người lắng nghe; 
kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ. 
— Ralph Waldo Emerson 


PHẠM  AN VIÊN Ị LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU ma 


PHAMI AN VIÊN | 4 
KỸ NĂNG LẮNG NGHE HIỆU QUÁ 


LƯU Ý KHI LẮNG NGHE 
1. Không có bất kỳ ai giống hệt nhau. 


(Mỗi người có trình độ, hoàn cảnh, goc nhìn và trải nghiệm khác nhau.) 


2. Tuyệt đối không cắt ngang khi khách nói. 
(Hãy kiên nhẫn lắng nghe khách hàng nói, đừng cắt ngang.) 


3. Xóa bỏ thành kiến cá nhân, dẹp tất cả các yếu tổ gây xao 
nhãng để tập trung lắng nghe khách hàng nói. 


(Tuyệt đối không để thành kiến cá nhân vào công việc.) 


4. Hãy kiên nhẫn lắng nghe, tôn trọng, tin cậy khách hàng và 
luôn thể hiện sự thân thiện. 
(Xác định trước là “Hôm nay tôi đến để lắng nghe bạn nói, nói tất cả về bạn, chứ 
không phải tôi đến để nói về tôi với bạn”.) 


5. Lắng nghe ngôn từ và những điều ngôn từ không nói hết 
(Xây dựng mối quan hệ chân thành và tin cậy thì sau đó khách hàng sẽ nói những 
thông tin mà họ cần thêm để đưa ra quyết định mua.) 


6. Kỷ luật bản thân khi lắng nghe: Tập trung toàn bộ tâm trí 
để thấu hiểu khách hàng 


(Dành toàn bộ tâm trí và cơ thể hướng về khách hàng, không gây mất tập trung.) 


7. Khiêm tốn và kiên nhẫn để lắng nghe và cảm thông với 
môi khách hàng khúc nhau 
(Bạn đến để bán hàng chứ không phải đến để thi thố tài năng hoặc thể hiện sự hoành 
tráng với khách hàng, hãy tôn trọng họ, dù hoàn cảnh họ có thế nào đi nữa.) 


8. Nhiệt huyết khi nói và điềm đạm khi lắng nghe. Quên cái 
tôi cá nhân đi để chấp nhận được sự khúc biệt về quan 
điểm 
(Luôn có năng lượng và nhiệt huyết khi nói và làm, nếu thấy không ổn thì ở nhà.) 


9, Học hỏi liên tục để nâng cao năng lực sử dụng các giác 
quan và toàn cơ thể. để trở thành người cuốn hút. 
(Bản thân mỗi người phải học thêm về tâm lý và hoàn thiện để làm tính cách ngày 
một sáng hơn, chín chắn hơn.) 


10. Tuyệt đối không áp đặt quan điểm cá nhân và hoàn 
cảnh của mình với khách hàng 
(Không có ai đúng hoặc sai hết, họ chỉ hành động theo bản đồ tâm lý cá nhân của họ 
thôi, bạn không có nghĩa vụ đi chỉnh sửa điều đó.) 


mm LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU | PHẠM AN VIÊN 


